htíps://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh tê Việt Nam - Thăng trâm và Đột phá 





\WIKIPEDIA 
Kính tế Việt Nam - Thăng trầm uà Đột phá 


Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm uà Đột 


phá là tác phẩm của hai tác giả Phạm Minh Kinh tế Viêt Nam 
Chính và Vương Quân Hoàng, do Nhà xuât Thăng trầm và Đột phá 


bản Chính trị Quốc gia - Hà Nội xuất bản lần 
đầu vào tháng 5 năm 2ooo. Tác phẩm này là 
một công trình nghiên cứu khoa học vẻ kinh PHAN NENI CN © VƯƠNG QUA HOAN 
tế Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh 

tế và hội nhập, và là công trình nghiên cứu VINH TẾ 





một giai đoạn phát triển sôi động bậc nhất của 
nền kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới, viết về 
nèn kinh tế của Việt Nam với trọng tâm 
nghiên cứu đặt vào hệ thống tài chính - tín 
dụng - tiền tệ; tác phẩm này mô tả toàn cảnh 
nền kinh tế Việt Nam được trình bày với 
mong muốn để lại trong độc giả những suy 
nghĩ về hành trình tiếp tục chỉnh phục nền 
kinh tế toàn cầu, cùng giác mơ nước Việt Nam 
phát triển và thịnh vượng. 





ND cac 


Bìa sách in lần đầu tiên, 
tháng 5 năm 2009 


Mục lục Thông tỉn sách 
Bó cục Tác giả Phạm Minh Chính, Vương 
Nội dung Quân Hoàng 
z xử Quốồc gia Việt Nam 

Đánh giá : : 

ˆ 4. Ngôn ngữ Tiêng Việt 
Thông tin tác giả ¬ „ ... 

l - : Chủ đê Sách kinh tê 
Lưu hành và lưu trữ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 
Chú thích Ngày phát hành Tháng 5 năm 2009 
ISBN 893-6039720874 


Bố cục 
Cuốn sách với khổ sách: 15x22, dày 538 trang; Sách viết về nền kinh tế của Việt Nam với 
trọng tâm nghiên cứu đặt vào hệ thông tài chính - tín dụng - tiên tệ, bao gôm 3 phân với 13 
chương: 

Chương 1. Sóng gió; 
Phần 1: Thăng trầm, gồm 5 chương: 


Chương 2. Những hạt mầm đầu tiên, 
Chương 3. Cam go độc lập tiên tệ: 1945-1954, 


1ofS 12/21/2020, 2:25 PM 


htíps://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh tê Việt Nam - Thăng trâm và Đột phá 





Chương 4. Kinh tế Việt Nam thời kỳ 1955-1985, 
Chương 5. Kinh tê tài chính thời kỳ Đôi Mới 1986-2000, ¬¬ 
Chương 6. Đặc trưng biên động kinh tê trong quá trình chuyên đôi; 


Phần 2: Đột phá, gồm 4 chương: 


Chương 7. Đột phá tư duy kinh tế: Đổi Mới, 
Chương 8. Hệ thống ngân hàng hai cấp, 
Chương 9. Tài sản và Thị trường, 

Chương 10. Thị trường chứng khoán; 


Phần 3: Vấn đề và hiện tượng, gồm 3 chương: 


Chương 11. Một số vấn đề của các thị trường tài sản, 
Chương 12. Quản lý nhà nước đôi với các thị trường và tài sản, 
Chương 13. Việt Nam hội nhập toàn càu.] 


Nội dung 


Trọng tâm nghiên cứu của "Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá" là hệ thống thị 
trường và phương tiện kiêm soát tài chính tiền tệ, cuốn sách tập trung nghiên cứu sâu vẻ thị 
trường bắt động sản, thị trường vàng và đô la Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả 
của công trình nghiên cứu đã cung cấp một sô lượng lớn thông tin giá trị với những nhận 
định sắc sảo, có giá trị gợi mở suy nghĩ về các thị trường này, và cũng đã phân tích về các 
vấn đề và hiện tượng đặc trưng có tính phố quát trong nèn kinh tế: Bong bóng tài sản tồn tại 
cả với thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Hiện tượng "bày đàn" thẻ hiện 
đậm nét qua hình ảnh chen nhau mua vàng vào lúc lên giá, với việc vay mượn mua chứng 
khoán khi chỉ số VN-Index ở đỉnh, thế rồi, lại đồ xô đi đặt lệnh bán khi chỉ số giá sụt giảm. 


Đánh giá 

éé_ Cuốn sách này, cùng với một vài cuốn sách khác, chứng tỏ cần có cách tiếp 
cận mới, các công cụ mới và hệ tri thức mới đề mô xẻ, phân tích các quá 
trình thực tiễn. Bản thân cuốn sách được coi là một sự khởi động thật sự, rất 
đáng trân trọng cho quá trình đó. Đây mạnh hơn quá trình này là một cách, 
một nội dung hội nhập quóc tế - hội nhập khoa học, đồng thời là cách thúc 
đây sự phát triển trong hội nhập của nên kinh tế nước ta. Vì tắt cả những lẽ — 99 
đó "Kinh té Việt Nam - thăng trầm và đột phá" là cuốn sách cân và nên đọc. 

— Trần Đình Thiên - Phó Giáo sư, TS, Quyền Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam.l2] 


Thông tin tác giả 
=m Phạm Minh Chính - Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 
m Vương Quân Hoàng - Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Bruxelles, Belgium.5 


Lưu hành và lưu trữ 


Sau 1o năm phát hành, "Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá" được nhiều học giả sử 
dụng, trích dẫn trong các nghiên cứu tiếp theo. Cuỗn sách được lưu hành và lưu trữ tại các 


2ofS 12/21/2020, 2:25 PM 


htíps://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh tê Việt Nam - Thăng trâm và Đột phá 





thư viện quốc gia, chính phủ và đại học trên thế giới trong danh sách kèm theo. 


US Library of Congress: leen.loc.gov/2oo9335322 (http://1d.]loc.gov/authorities/names/n 
2010046255.html;%2ohttps://catalog.loc.gov/vwebv/holdingsInfo?searchId=4o11&recCo 
unt=25&recPointer=o&bibld=15961430) ; 


Cornell University Library, Ithaca, NY 14853 United States; Kroch Library Asia HC444 
.P517 2009 (https://newcatalog.library.eornell.edu/catalog/6678816); 


Harvard University - Harvard-Yenching Library, Cambridge, MA 02138 United States; 
Offsite Storage V (HD) HC444 .P446 20oo (https://hollis.harvard.edu/primo-explore/full 
display?doeid=HVD_ ALEPHO12029147&context=L&vid=HVD2&lang=en_US&search_ se 
ope=default_ seope&adaptor=Local%2oSeareh%2oEngine&tab=books&query=lsro2,conta 
ins,460941054); 


National Library of Australia: https://nla.gov.au/Record/4893369 ; 


The British Library: St. Pancras, London, NW1 2DB United Kingdom; ID BLLO1015440617 
(http://explore.bl.uk/primo_ library/]ibweb/action/display.do?tabs=moreTab&ect=display 
&fn=search&doc=BLLO1015440617&indx=1&reclds=BLLO1015440617); 


UNSW Sydney, Library - Document Services Unit, Sydney, AU-NS 2052 Australia; 


University of Michigan, Ann Arbor, MI 481oo United States; Library HC 444.P57 2ooo (ht 
tps://mirlyn.]lib.umich.edu/Record/oo07543058); 


Temple UnIversity Librarles - Paley Library, Philadelphia, PA 19122 United States; Paley 
Library Stacks HC444.P43 2ooo (https://temple-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-e 
xplore/fulldisplay?docid=o1TULI_ ALUMA21317390290003811&context=L&vid=TULI&lan 
g=en_ DS); 


University of Western Sydney, Campbelltown Campus L†brary, Penrith South Dc, NSW 
1979 Australia; 


Flinders University Library, Adelaide Sa, 5OO1 Australia; 


Mount Holyoke College, Williston & Miles-Smith Library, S Hadley, MA 01075 United 
States; 


Staatsbibliothek zu Berlin (http://stabikat.de/DB=1/LNG=EN/CLK?IKT=12&TRM=61209 
174O) - PreuBischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer StraBe, SBB-PK, Potsdamer StraBe, 
Berlin, 10785 Germany; 


SUNY at Buffalo, University at Buffalo, Buffalo, NY 14260 ỦSA; 


University of Washington Librarles, Seattle, WA o81o5s United States; Suzzallo and Allen 
Librarles - Stacks: HC444 .P436 2ooo (https://alliance-primo.hosted.exlibrisgroup.eom/p 
rimo-explore/fulldisplay?docid=CP71156270190001451&context=L&vid=UW&lang=en_ U 
5); 


ÚC Berkeley Librarles, Berkeley, CA o472o United States; Library HC444.P517 2009 - 
H444 .P446 2oo9 (http://oskicat.berkeley.edu/search/o4609410534) ; 


3 ofS 12/21/2020, 2:25 PM 


htips://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh tê Việt Nam - Thăng trâm và Đột phá 





Arlzona State University Library, Tempe, AZ 85287 United States; ASU Library 
HC444.P43 20009 - Bar code A15O17179760 (https://search.]ib.asu.edu/primo-explore/full 
display?doeid=o1ASU_ ALMA21843129310003841&context=L&vid=o1LASU&lang=en_ US 
&search_ seope=Everything) ; 


The National Assembly of Vietnam - The Steering Committee's LegIslature Institute (Viện 
Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH) Library code: (VV578) (http://vneclp.gov.vn/ct/cms/ 
Lists/ThongTinThamKhao/View_ Detail.aspx?ItemID=o1) ; 


HCM University of Technlogogy (HƯTECH) Code 2184o (http://data.lib.hutech.edu.vn/B 
ookdetalls.aspx?id=21849); 


Ministry of Industry and Trade, Vien Nghien Cuu Thuong Mai Library K [2981] (http://vie 
nnghiencuuthuongmaIi.com.vn/thu-vien-sach/sach_ viet_ nam/danh-muc-sach-2o0o9); 


Ministry of Justice, Digital Library 33(V) K312 (http://thuvienso.moJ.gov.vn/Opac/DmdIn 
fo.aspx?mnuid=141&search_id=633o&search_ fñield=AUTHOR&dmd_ id=12746); 


Government of Hanoi. Hanoi Centre for Library and Information KT4A,B (http://thuvienk 
txhhanoI1.org.vn/tai-lieu/25o/Kinh-te-Viet-Nam-thang-tram-va-dot-pha.html); 


Ministry of Planning and Investment, NCIF - National Center for Soclo-economie 
Information and Forecast - Library code Vn 1148/2010 (http://www.ncIf.gov.vn/Pages/Ne 
wsDetaIl.aspx?newid=15262); 


Local Government of Lam Dong, Library code: 330.09597/K312T (loan) VN.o04205 
(read) (http://thuvienlamdong.org.vn/data/attach/2017103110549833.pdf); 


Ho Chi Minh City's Government. HCMC Institute for Development Studies - Library code 
330.91 597 (http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/e/document_library/get_file?uuid=d 
726630f-e1ob-4766-82de-61a383a5oc6e&groupId=13028); 


Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs - [LISA Institute (http://admin.1Ìssa.org.vn/U 
serFiles/files/BanTinKhoaHoec/Ban-tin-io_ 20oo.pdf); 


Vietnam National University HCMC - University of Soclal Sclences and Humanities (htt 
p://www.vns.edu.vn/1ndex.php/en/vietnamese-studies/undergraduate-program/course-e 
xam-results/55o-tuyn-sinh-i-hc-nganh-vit-nam-hec-2O18); 


Van Lang University, HCMC. Library code: B31121 (http://thuvien.vanlanguni.edu.vn/Ima 
ges/BaoLinh/tai-lieu-giay/DANH-MUC-SACH-THEO-MON-LOAI_ 82o17_3oo-file1.pdf); 


FPT University, Hanoi. Digital Library (http://ds.libol.fpt.edu.vn/bitstream/123456789/1 
978/1/HoangVQ75.pdt); 


Hoa Sen University. Library code 330.959 7 PH-C (http://thuvien.hoasen.edu.vn/sach-mo 
1/kinh-te-vn-thang-tram-va-dot-pha.html); 


Duy Tân University, Da Nang - Library code 18539 (http://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail 
/7149); 


University of Education Da Nang, Library code TVDHSPDN_ 123456789/24236 (http://th 
uvien.ued.udn.vn:8o8o/dspace/handle/TVDHSPDN_ 123456789/24236?mode=full); 


4ofS 12/21/2020, 2:25 PM 





htíps://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh tê Việt Nam - Thăng trâm và Đột phá 


National Academy of Publie Administration - Học viện Hành chính Quốc gia; Government 
of Vietnam. The Academy Library Code VL-M/1535-1538; VL-D/877-878/Q4; 338.o597 (h 
ttp://dspace.napa.vn/dspace/handle/12345678o/8o86); 


Thang Long Ủniversity. Library code KM.ooo658!1 (http://thuvien.thanglong.edu.vn/ecgi-b 
Iin/koha/opac-detarl.pl?biblionumber=4433); 


Tien Giang University. Library; 


Ton Duc Thang University. Library (http://1discovery.tdt.edu.vn/primo_ library/libweb/ae 
tion/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TDTo1000024793); 


Thai Nguyen University. Library (http://diseovery.tnu.edu.vn/primo_ library/libweb/actHo 
n/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=ILIB818o4); 


Chú thích 


1. ^ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia giới thiệu. “Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột 
phá” (http://nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_ content&task=view&id=1820&ltemid 
=98). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Bản gốc (http://nxbctqg.org.vn/index.p 
hp?option=com_ content&task=view&id=1820&ltemid=98) lưu trữ ngày 28 tháng 5 năm 
2009. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2010. 

2. ^ Trần Đình Thiên (28 tháng 5 năm 2009). “GIỚI THIỆU SÁCH "Kinh tế Việt Nam - 
Thăng trầm và đột phá"” (http:/www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=311040 
140&News_ID=28559121). Tạp chí Cộng sản. Bản gốc (http:/www.tapchicongsan.org. 
vn/details.asp?Object=311040140&News_ ID=28559121) lưu trữ ngày 28 tháng 5 năm 
2008. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2010. 

3. ^ “TS. Vương Quân Hoàng - Ủniversité Libre de Bruxelles” (https://sites.google.com/sit 
e/vuonggh2019/). Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2020. 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?tifle=Kinh_tế Việt Nam - Thăng trầm và Đột _phá& 
oldid=64140854” 





Trang này được sửa đồi lần cuối vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 lúc 11:17. 


Văn bản được phát hành theo Giầy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng 
điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng và Quy định 


quyền riêng tư. : 
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, lInc., một tô chức phi lợi nhuận. 


5ofS 12/21/2020, 2:25 PM 


